
Q rỉ 9 s Q 


Những sai lầm khi tập luyện khiến cơ lưng khó phát triển 


< SHARE: 


Cơ lưng của bạn không phát triển mặc dù bạn đã tập luyện khá nhiều thì rất có thể bạn đã mắc phải 1 trong 4 sai lầm khiến cơ 
lưng kém phát triển sau đây: 


Nếu bạn tập luyện mà cơ lưng mãi vẫn không phát triển thì rất có thể bạn đã mắc phải 1 trong 4 sai lầm khi tập thể hình mà 
Thể Hình Nam sẽ đưa ra ngay sau đây. Hãy cùng khám phá, học hỏi thêm kinh nghiệm và hiện thực hóa ước mơ có cơ lưng 
vạm vỡ một cách nhanh nhất. 


Bạn đã chăm chỉ tập luyện cơ lưng trong một thời gian dài và áp dụng những 
khẩu phẩn ăn cực kỳ hợp lý thê nhưng cơ lưng vẫn dậm chân tại chỗ, không 

phát triển? 

1 . Bạn đã tập quá nặng 


Bạn thường đẩy nhanh tiến độ tập luyện để hướng đến những mục tiêu cao hơn bằng cách gia tăng khối lượng tạ trong mỗi 
động tác. Điều này hoàn toàn sai lầm. Nếu tình trạng tập nặng và được nâng cấp lên trong thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng 
đến cơ, kìm hãm sức phát triển của cơ và có thể gây ra quá tải. 



2. Bạn không tập những động tác kéo giãn cơ 




Đó là việc bạn thiếu đi những động tác tập kéo máy tạ mà chỉ chú tâm tập các động tác tập với thanh tạ hay tạ đơn. Việc 
tập kéo máy tạ sẽ cho bạn thêm một phương án để làm đa dạng buổi tập cơ lưng bên cạnh viện tác động mạnh đến những 
bộ phận của lưng như lưng trên, lưng dưới. 

3. Đặt tay sai vị trí 



Việc đặt tay sẽ guyết định đến việc thành bại của động tác. Đối với những động tác tập lưng, 2 tay thường cầm đối xứng với 
khoảng cách rộng hơn vai từ 5-1 Ocm. Nếu quá xa hoặc quá gần sẽ làm giảm hiệu quả tập luyện vừa làm bạn mất đi khá 
nhiều sức. 


4. Bạn bỏ qua những bước cơ bản 



Những bước cơ bản được đề cập chính là việc bạn phải chuẩn bị tất cả mọi thứ cho từng động tác từ mức tạ sao cho phù 
hợp, tư thế và kỹ thuật cơ bản. Chí ít bạn cũng cần phải trang bị tất cả để tạo cho mình một thói quen tốt điều đó sẽ có lợi 
với bạn, giúp bạn tự tin thực hiện những động tác khó hơn. 


Hy vọng bạn đã tìm ra được nguyên nhân khiến cơ lưng kém phát triển và khắc phục được chúng. 

Chúc các bạn thành công. 




^ NHÃN: 


Bài tập cơ lưng 


•SSHARE: 


http://www.thehinhnam.com/2016/06/nhung-sai-lam-khi-tap-luyen-khien-co-lung-kho-phat-trien.html 


Ht COMMENTS 


KhoeDep Youtube Channel 


KHOẸ _ 

ầm □ 


KhoeDep.vn - Sức Khỏe & Làm Đẹp 


BÀI MỚI 
NHẤT 


I j3 N H Ạ c THÊ HÌNH Xemti 

1 1 


<2> X E M NHIỀU NHẤT 



1 

Phát hiện mới giúp nam giới tăng cơ tối đa khi tập thể hình 



không dụng cụ tại nhà 

1 bụng cho nam vì mỡ bụng làm mất thẩm mĩ và. 


nạ da sâu bên trong 

Mặt nạ bột quế trị mụn chắc hẳn bạn đã được nghe nhiều. Bột quế không chỉ là gia... 

• 7 Bài tập Pilates giảm mỡ đùi và bắp chân 1 5 phút mỗi ngày 

Đôi chân dài thon gọn luôn là mơ ước của mọi cô gái, để tựtin diện váy/ quần... 









^)Ị^ffiaHặi?giáiTMTiCTụn^cflD^tay tại nhà số 1 hiện nay 

Bạn chưa bao giờ cảm thấy tự nhiên và hài lòng với vòng eo của mình? Bạn thường xuyên. 

nhanh nhất 

hữu đùi thon gọn, tựtin diện quần short hoặc... 




1 : ! I ! *fjỊ 6 lý do khiến việc tập cơ ngực kém hiệu quả 

D A G E 



© 201 5 Thể Hình Nam I Chia sẻ kiến thức thể hình tốt nhất cho mọi người 
All rights reserved. 


Trang chủ 

Hỏi đáp thể hình 


Sitemap 

Liên hệ 


Subscribe Nevvsletter 

Email address... 

n Submit 1 


— > 








